


Hoa Sen, Hön Viet 


Ly Lac Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Hoa Sen, Hồn Việt 


Ly Lac Long 


Hoa Sen, Hồn Việt 





Sen thanh cao, trắng trong và tinh khiết; bùn đen đúa, nhớp 
nhúa và dơ bẩn. Sen và bùn, dù là hai thái cực, hai hình ảnh 
tương phản, đối chọi nhau, nhưng lại rất gần nhau. Nói đến 
sen người ta nghĩ ngay đến bùn, nghĩ đến sự cao quý vươn 
lên sống ngạo nghé từ giữa những vùng đất tội lỗi . 

Trong đầm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng. 

Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. (CD) 

Về ý nghĩa của câu ca dao, ai cũng hiểu, nhưng nếu ai đã có 
từng trầm mình trong những đầm sen, từng thọc tay vào 
bùn để kéo lên những ngó sen trắng nỏn thì sẽ thấm thía với 
câu ca dao ở trên hơn. Vì không chỉ ngó sen màu trắng nỏn 
tương phản với màu bùn đen mà hương vị của hoa sen cũng 


chẳng vướng víu hay bi nhiễm mùi bùn. Ngược lại còn phảng 
phất một mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết và dễ chịu. Sen 
sống giữa bùn sình nhưng không bị lấm lem, sen tặng cho 
cuộc đời những bông hoa tinh khiết, thanh cao. Ban ngày 
hoa sen nở, nhưng sẽ khép kín lại lúc về đêm như để tránh 
sự xâm nhập của bóng đêm u tối, giữ vẹn toàn hương sắc 
trinh bạch, thanh cao của một loài hoa cao quý. 

Hoa sen tượng trưng cho sự uy dũng bất khuất của người 
quân tử, giữ chặt lòng mình trước cám dỗ của lợi danh, giữ 
cho mình sự trong sạch dù ở giữa chốn bùn nhơ. Với Phật 
giáo, hoa sen là biểu tượng của sự giác ngộ, cũng như sen 
mọc giữa chốn bùn lầy, người giác ngộ sống giữa hồng trần, 
cuộc sống thế nhân với muôn vàn ô trọc vẫn bình thản giữ 
gìn đạo hạnh và sự trong sạch của bản thân không để bị 
vướng bụi trần thế, bả lợi danh. 

Sen không chỉ là một loài hoa đẹp, một biểu tượng của 
người quân tử, của sự giác ngộ, mà tất cả các phần của sen, 
theo đông y, đều là thuốc chữa bệnh. Hạt sen (liên nhục) 
chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ. Nhụy của hạt sen (liên 
tâm) có vị đắng có tác dụng an thần. Gương sen (liên 
phòng) phơi khô sắc uống có tác dụng cầm máu trong đại 
tiểu tiện. Tua nhị của hoa sen (liên tu) phơi khô sắc uống 
chữa băng huyết, thổ huyết, di mộng tinh. Lá sen (hà diép) 
dùng tươi sắc uống chữa nôn ra máu, chảy máu cam. Ngó 
sen (liên ngẫu), dùng làm thức ăn giải nhiệt, làm thuốc cầm 
máu, nấu nước tắm sẽ làm cho da thịt mịn màng, cơ thể 
sảng khoái. Ngoài ra sen còn được biến chế thành những 
món ăn quốc túy, hương vị đặc biệt VN như gỏi ngó sen, mứt 


sen. Tra sen, möt loai tra duoc uöp vöi hat gao trong hoa 
sen là một loại trà ngon, quý, va được người uống trà ưa 
chuộng. 

Ngày xưa, lúc đọc 2 câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa : 

"Vẫn biết lòng mình là hương cốm, 

Chả biết tay ai làm lá sen." 

Sinh trưởng ở trong Nam, dù sen cũng là một hình ảnh rất 
quen thuộc, nhưng tôi không thấm và hiểu được hai câu thơ 
diễn tả mối tình "cốm, sen" của Nguyên Sa. Mãi sau này, tôi 
mới biết là ở ngoài Bắc, người ta dùng lá sen để gói cốm. Có 
một tác giả nào đó, tôi không nhớ tên, đã viết. " Ăn cốm 
làng Vòng chấm với hồng chín đỏ, thưởng thức hương thơm 
và ngọt nhẹ của cốm, với mùi thơm và vị ngọt gắt của hồng. 
Ăn một nhúm cốm như vậy, giống như đang nếm tất cả 
hương vị của đất trời, đồng nội, hương hoa ...". Thì ra là như 
vậy, tôi đã có thể tưởng tượng. Những lá sen rộng bản, vươn 
cao khỏi mặt nước. Buổi sáng, với những hạt sương, long 
lanh, trong vắt, còn đọng lại trên mặt lá như những hạt trân 
châu trời đất ban tặng cho sen. Dù nắng hay mưa, ngày qua 
ngày, những lá sen vẫn vươn cao, mở rộng che chắn cho 
những bông sen đang nở. Một ngày nào đó, một bàn tay ngà 
của một cô gái ngắt lấy tấm lá sen đem về gói những hạt 
cốm dẻo thơm, màu xanh ngọc thạch. Hương đồng, cỏ nội 
quấn quyện với hương đồng cỏ nội. Lá sen giữ cho cốm dẻo 
và thơm lâu, những hạt cốm xanh màu ngọc thạch nằm yên 
ổn trong lòng lá. Mùi sen trong hương cốm. Một sự kết hợp 
hài hòa và tuyệt vời. Và cuối cùng tôi đã hiểu nhà thơ 
Nguyên Sa đã ví lòng ông như hương cốm, hương của những 


hạt ngọc quí của đất trời, của hương đồng cỏ nội, của quê 
hương Việt Nam, và tìm đâu người tri âm, tri kỷ. Khám phá, 
hiểu, giữ gìn, hòa hợp, bổ sung ... cho nhau như lá sen và 
hạt cốm. 

Hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào cuộc sống của người 
Việt tự ngàn xưa . Có thể nói nhìn sen, ta có thể liên tưởng 
và nhận ra con người Việt Nam, nhưng nhìn người Việt Nam 
có nhận ra được HOA SEN không? Ngày nay, nhìn vào xã hội 
của người Việt Nam (cả hải ngoại và trong nước), một người 
Việt có đủ tự hào và khả năng để giải thích một cách tường 
tận ý nghĩa của câu ca dao trên cho một người ngoại quốc 
nghe không? Câu hỏi làm trăn trở nhiều người Việt có tấm 
lòng tha thiết với quê hương và dân tộc. 

Nửa thế kỷ, dưới "ánh sáng" nhân tạo, quá cường độ và gay 
gắt của một chủ nghĩa ngoại lai, đã trở thành ngọn lửa thiêu 
đốt và hủy hoại những giá trị căn bản tạo thành dân tộc Việt 
. Việt Nam trở thành một xã hội, nơi mà tình người, lương 
tâm và đạo đức... khan hiếm như bóng cây, như nguồn nước 
giữa sa mạc. Đầm nước Việt cạn khô, hoa sen Việt úa tàn, 
chết rũ. Bóng đêm bao phủ, cơn ác mộng của những bông 
sen đỏ ngoi lên từ vũng máu thịt, nhäy nhụa, lạnh ngắt, 
tanh tưởi, nồng nặc mùi tử khí. Cố gắng vượt qua vùng bóng 
tối lại mơ thấy những bông sen tạp chủng ngoi lên từ những 
vũng nước ao tù. Tìm ở đâu đây, hương vị dịu dàng và bóng 
dáng thanh cao của Hoa Sen Hồn Việt? 

Buổi chiều cuối tuần, tịch mịch, yên vắng đến lạnh lùng. Vạt 
nắng cuối ngày hờ hững rớt qua song, những dãi mây xám 
trôi lững lờ, lang thang, vài bóng chim bay điểm thành 


những chấm den di động không định hướng trên nền trời 
tĩnh mịch. Không biết những đám mây kia sẽ trôi theo gió về 
đâu? Và những cánh chim có phải đang vội vã bay về tổ ấm? 
Còn ta sẽ đi về đâu cuối đoạn đường lưu lạc? 

Nửa thế kỷ đã qua, một dấu chấm nhỏ của thời gian, một 
đoạn đường ngắn của lịch sử, một đời người. Như những giọt 
sương đọng trong lòng chiếc lá sen, đẹp lóng lánh như kim 
cương dưới ánh sáng mặt trời buổi bình minh bốc hơi mất 
dạng dưới cơn nắng gắt buổi trưa, những giấc mơ hồng thời 
niên thiếu cũng tan dần với thời gian và cuộc sống bương 
chải, tất bật nơi quê người. Mặt trời đã lặn, giọt nắng cuối 
cùng đã tan, bóng đêm bao phủ vạn vật, một ngày nữa đã 
qua. Giấc mơ hoa sen hồn Việt nở rộ ở quê hương, nơi xứ 
người có về chăng, đêm nay? Có lẽ lại thêm một đêm trăn 
trở nối tiếp một ngày buồn thiu .... 

Vẫn biết hồn ta là sen Việt. 

Tìm ở đâu những hạt cốm thơm? 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/5/4/2006) 


Nguön: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


